Không Dừng Tu Tập 

Thiền Sư Ajahn Chah 



Aịahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia từ lúc còn 
nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn 
tăng trong nhiều năm. Hằng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để 
truyền bá giáo pháp. 

Aịahn Chah hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng trong đó có ngài AJahn 
Mun, một vị thiền sư nỗi tiếng và được kính trọng vào thời bấy giờ. Aịahn Chah đã chịu nhiều 
ảnh hưởng của ngàiAjahn Mun. Aịahn Chah là một thiền sư tuyệt diệu, Ngài đã dạy đạo một 
cách trực tiếp, rõ ràng, và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những 
người đến sau. Lời dạy của Ngài thật đơn giản: "Hãy để sự vật tự nhiên, đừng dính mắc. Hãy 
xả bỏ tất cả. Sự vật thế nào, hãy để y như vậy". 

Aịahn Chah viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng, 1992 ở Wat Pah Pong, tỉnh Ubon 
Ratchathani. 

(Nguồn: www.trungtamhotong.org) 

Pháp thoại này được ngài Ajahn Chah giảng nhân dịp có vị tu sĩ vãng lai thăm chùa nhưng 
đang nản chí tu tập. 

Khi nói về Pháp, chúng ta phải hiểu rằng ý kiến của ta là một việc; còn Pháp là một việc 
khác. 

về pháp hành, bắt đầu bằng việc thiết lập năng lực của kham nhẫn, chịu đựng và sau đó 
quán chiếu. Quán chiếu các hoạt động của mình, việc đến việc đi của mình. Quán chiếu về 
điều mình sắp làm. Bất cứ điều gì phát khởi, đức Phật dạy chúng ta phải biết tất cả. Bất cứ 
Pháp phát khởi theo hướng nào, đức Phật dạy chúng ta phải biết tất cả. Nếu chúng ta biết 





tất cả thì khi bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều 
biết rõ. Nó đúng chúng ta biết. Nó sai chúng ta biết. Hạnh phúc chúng ta biết. Khổ đau 
chúng ta biết. Chúng ta biết tất cả. 

Nhưng tâm của chúng ta, khi nghĩ suy, chúng chưa được tròn đầy. Chúng ta chỉ biết mặt 
này, nhưng không biết mặt kia. Giống như khi ta lắp đặt hàng rào quanh sân hay nhà, nhưng 
không đủ rào. Nếu ta chỉ rào một phía này, trộm sẽ vào phía bên kia, phía không có hàng 
rào. Tại sao? Vì ta không đóng cổng. Hàng rào thì thưa. Dĩ nhiên trộm sẽ vào chỗ không 
rào, không bít. Vì thế ta phải quán chiếu thêm, phải thêm rào chắn, phải luôn đóng cổng. 

Lắp đặt hàng rào có nghĩa là thiết lập chánh niệm và luôn tỉnh giác. Nếu ta làm được thế, 
Pháp sẽ luôn ở bên ta. Nó sẽ đến ngay đây. Pháp mà ta thấy và biết, dầu tốt hay xấu, cũng 
sẽ phát khởi ngay đây. 

Còn những thứ ta không cần biết đến, tạm thời hãy để chúng qua một bên. Chúng ta 
không muốn mất thời gian với những khúc gỗ mà ta chưa đủ sức khiêng. Hãy đợi đến khi ta 
có xe cẩu hay xe ben mười bánh trước khi di chuyển chúng. Hiện tại chỉ chú tâm đến những 
thứ bạn có thể khiêng được. Hãy tiếp tục sử dụng năng lực của sự kiên trì, từng chút, từng 
chút. 

Nếu bạn cứ kiên tri được như thế thì các trạng thái vui, buồn, khó chịu, dễ chịu của bạn, tất 
cả đều quay vào ngay đây. Đó là lúc bạn cần quán sát chúng. 

Các trạng thái và thiên kiến của bạn là một việc; tâm là việc khác. Chúng là hai thứ khác 
nhau. Thường thì khi tâm trạng vui, ta chạy đuổi theo nó. Nếu là thứ ta không thích thì ta 
quay lưng lại với nó. Trong trường hợp này, ta không thấy được tâm mình. Chúng ta chỉ 
chạy theo các cảm xúc, các trạng thái. Trạng thái là trạng thái; tâm là tâm. Bạn phải tách 
biệt chúng ra để xem tâm giống như thế nào, trạng thái giống như thế nào. Như khi chúng ta 
ngồi yên ở đây: chúng ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu bỗng có kẻ đến sỉ nhục ta, ta lập 
tức chạy theo cảm xúc đó. Ta rời bỏ chỗ ngồi của mình. Cái tâm bị cảm xúc mê hoặc chạy 
đuổi theo cảm xúc. Chúng ta trở nên người có tánh khí bất thường, người luôn chiu theo các 
trạng thái của mình. 

Bạn phải biết là tất cả các cảm xúc, các trạng thái đều không thật. Không có gì là thật nơi 
chúng cả. Chúng hoàn toàn khác với giáo lý của đức Phật. Chúng lừa dối ta về tất cả mọi 
thứ chuyện. Đức Phật dạy chúng ta thiền quán để thấy được sự thật -sự thật của thế gian. 

Thế giới là các trạng thái, các cảm xúc, các thiên kiến của chúng ta. Thiên kiến của chúng 
ta là thế giới. Nếu bạn không biết các Pháp, không biết về các thiên kiến của mình, bạn sẽ 
chấp tâm, các sở hữu tâm và làm chúng lộn tùng phèo với nhau, “ối! Tâm tôi không thoải 
mái chút nào”. Giống như bạn có rất nhiều tâm, và tất cả đang đảo lộn cả lên. Thực ra, 
không phải như thế. Bạn không có nhiều tâm, mà bạn chỉ có nhiều trạng thái và ảo 
tưởng. Nếu bạn ngồi thiền như thế, thì mọi thứ sẽ chạy theo chiều hướng đó. 

Đức Phật dạy chúng ta nhìn sự vật ngay đây, ngay lúc chúng phát khởi. Khi chúng phát 
khởi, chúng không tồn tại, chúng tan hoại. Chúng tan hoại và rồi chúng lại phát khởi. Khi 
chúng phát khởi, chúng lại tan hoại - nhưng chúng ta không muốn chúng như thế. Khi tâm 
tĩnh lặng, chúng ta muốn nó luôn tĩnh lặng. Chúng ta không muốn nó loạn động. Chúng ta 
muốn được thoải mái. Quan điểm của chúng ta trái ngược với chân lý. Đức Phật dạy chúng 


ta trước hết phải nhìn sự vật một cách tổng thể, từ nhiều mặt. Chỉ khi đó tâm mới thật sự 
được tĩnh lặng. Khi nào chúng ta còn chưa biết những điều này, khi nào chúng ta còn chưa 
biết các trạng thái tâm của mình, chúng ta sẽ trở thành một người đầy trạng thái. Chúng ta 
chấp chặt vào các trạng thái của mình. Điều này khiến ta trở thành tự mãn và cứng đầu. 

Khi có điều gì phát khởi trong ta, Đức Phật khuyên chúng ta phải quán chiếu ngay tại đó: 
“Cái nghĩ này là nghĩ; cái biết này là biết; khi sự vật là như thế, chúng chỉ là như thế”. Hãy tự 
nhủ sự vật chỉ tuân theo bản chất của chính nó. Các trạng thái cũng là như thế. Tâm cũng 
là như thế. Khi đó là bản chất của sự vật thì bạn có thể làm gì hơn để được thoải mái? Bạn 
có thể làm gì để được tự tại? Chỉ có thể quán niệm ngay tại đó. 

Chúng ta không muốn sự vật như thế: đó là gốc của mọi phiền não của ta. Dù bạn có chạy 
trốn khỏi những điều này, chúng vẫn thế. Vì thế chúng ta cần phải hiểu rằng bản chất của sự 
vật chỉ là như thế, chỉ có vậy. Đó là sự thật. Nói đơn giản, đó là Phật, nhưng chúng ta không 
nhìn thấy Ngài ở đó. Chúng ta nghĩ đó là Đề Bà Đạt Đa, chứ không phải Phật. Sự vô 
thường của Pháp - vô thường, khổ và vô ngã: không có gi sai với những điều này. Đó chỉ là 
tính cách của chúng. Chúng ta gán ghép quá nhiều tên và ý nghĩa cho chúng. Khi bạn có 
thể nhìn thấy được điều gì đang xảy ra thì rất tốt. Nói một cách đơn giản: thí dụ như hôm nay 
khi ngồi thiền, tâm bạn được yên tĩnh, bạn tự nhủ, “Hừm, thật tuyệt vời”. Chỉ ngồi đó bạn 
cảm thấy tự tại. Điều này xảy ra liên tục trong hai hay ba ngày. “Tôi thật sự thích như 
thế”. Rồi ngày hôm sau khi bạn ngồi xuống để thiền, thì giống như đang ngồi trên ổ kiến 
lửa. Bạn không thể ngồi yên. Làm cách gì cũng không được. Bạn rất bực bội. Bạn tự hỏi: 
“Tại sao hôm nay không giống những ngày kia? Tại sao những ngày kia quá dễ chịu như 
thế?” Bạn không thể dừng suy nghĩ về những ngày kia. Bạn muốn hôm nay cũng giống như 
những ngày kia. Ngay đó là bạn đã ảo tưởng. 

Sự việc thay đổi. Chúng không chắc chắn và không thường hằng; chúng không bền 
vững. Chúng chỉ đi theo bản chất của mình. Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy rằng đó 
chỉ là bản chất của chúng. Bất cứ điều gì phát khởi chỉ là những thứ xưa cũ quay trở 
lại. Không có gi ở đó, nhưng chúng ta đặt tên và tạo quy ước về chúng: “Đây là cái tôi 
thích. Đó là cái tôi không thích”. Điều gì chúng ta thích sẽ khiến chúng ta hạnh phúc - hạnh 
phúc vì ảo tưởng của mình: hạnh phúc vì ảo tưởng của chúng ta, chứ không phải hạnh phúc 
vì đó là chân lý. 

Khi tâm tĩnh lặng, Đức Phật khuyên chúng ta đừng chấp vào đó. Khi tâm loạn động, Ngài 
cũng khuyên chúng ta đừng chấp vào đó. Sự vật có thể xảy ra dưới muôn hình vạn 
trạng. Có cái cộng, cái trừ, cái nhân và chia. Đó là cách chúng ta tính toán các con số, 
nhưng chúng ta chỉ muốn làm toán nhân để có thể có nhiều thứ. Chúng ta không muốn làm 
toán cộng, toán trừ hay toán chia - và như thế thi sự tính toán của ta, tất cả sẽ sai lầm. Nếu 
chúng ta không có gì ngoại trừ toán nhân, thì liệu chúng ta có đủ không gian để chứa đựng tất 
cả mọi thứ? Nếu đó là cách chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ ở trong trạng thái đảo điên. Đức 
Phật bảo rằng lối suy nghĩ đó không sáng suốt. Sự tĩnh lặng của tâm - trạng thái khinh an - 
đến từ tâm không lo âu. Nếu bạn không phải nghe nhiều thứ chuyện, tâm sẽ lắng động và 
yên tĩnh. Để có được sự tĩnh lặng này, hãy đi đến chỗ thanh vắng, đến nơi yên tĩnh và lắng 
động. Nếu bạn có thể rời xa các mối bận tâm, không phải thấy cái này, không phải biết cái 
kia, thì tâm có thể lắng động. Nhưng điều đó giống như một căn bệnh, như là căn bệnh ung 
thư. vết thương có thể sưng nhưng chưa đau. Nó chưa hành hạ chúng ta, nó chưa đau 
đớn, nên chúng ta dường như khoẻ mạnh - dường như không có uế nhiễm trong tâm. 


Tâm là như thế nếu ở những nơi thanh vắng. Khi nào bạn còn ở đó thì nó còn lắng 
động. Nhưng khi nó ra ngoài để nhìn cảnh và nghe âm thanh thì điều đó chấm dứt. Tâm 
không còn tự tại nữa. Làm thế nào bạn có thể tiếp tục ở một mình như thế mãi để không thấy 
cảnh, không nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị, hay xúc chạm? Bạn có thể đi đâu? Không 
có nơi nào trên thế giới giống như thế cả. 

Đức Phật muốn chúng ta vẫn thấy cảnh, vẫn nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị hay cảm 
giác xúc chạm: nóng, lạnh, cứng, mềm. Ngài muốn chúng ta nếm trải tất cả mọi thứ. Ngài 
không muốn chúng ta chạy trốn. Ngài muốn chúng ta nhìn, và khi chúng ta đã nhìn thì phải 
hiểu: “Ồ! Đó là bản chất của sự vật. Sự vật là như thế”. Ngài muốn chúng ta phát khởi tâm 
sáng suốt. Làm cách nào chúng ta phát khởi tâm sáng suốt? Đức Phật dạy rằng điều đó 
không khó - nếu chúng ta luôn thực hành. Khi vọng tưởng khởi lên: “ồ! Điều này không 
chắc chắn. Điều này vô thường”. Khi tâm tĩnh lặng, đừng nghĩ, đừng nói “ồ! Tâm thật tĩnh 
lặng và thật tuyệt vời”. Điều đó cũng không chắc chắn. Nếu quý vị không tin Sư, hãy cứ thử 
nghiệm. 


Giả sử bạn thích một loại thực phẩm nào đó và bạn nói rằng: “Tôi thật sự thích món này!” 
Vậy hãy thử ăn nó mỗi ngày. Bạn có thể làm điều đó trong bao nhiêu tháng? Sẽ không lâu 
trước khi bạn phải nói rằng, “Đủ rồi. Tôi ngán ngẩm món này quá, hiểu không? Tôi thật sự 
ngán món này muốn chết”. Kết cục là bạn đã ngán ngẩm món mà bạn từng ưa thích. 

Chúng ta dựa vào sự thay đổi để sống vì thế phải làm quen với thực tại rằng tất cả đều vô 
thường. Hạnh phúc không bền vững; khổ đau không bền vững; dục lạc không bền vững; 
tĩnh lặng không bền vững; vọng tưởng không bền vững. Bất cứ thứ gì, tất cả đều không bền 
vững. Bất cứ thứ gì phát khởi, bạn cần nói với nó: “Đừng cố gắng lừa gạt ta. Nhà ngươi 
không bền vững”. Bằng cách đó mọi thứ sẽ không còn giá trị đối với bạn. 

Nếu bạn có thể suy nghĩ theo cách đó thì thật là tốt. Những thứ mà bạn không thích, tất cả 
đều không chắc chắn. Tất cả những gì phát khởi theo đó đều không chắc chắn. Giống như 
người ta muốn bán hàng cho bạn, nhưng tất cả có cùng một giá: chúng không chắc chắn - 
không có cách gì chắc chắn. 

Nói cách khác đó là vô thường. Nó cứ xoay đi chuyển lại. Nói đơn giản, đó là Phật. Vô 
thường có nghĩa là không có gì chắc chắn. Đó là chân lý. Tại sao chúng ta không thấy chân 
lý? Bởi vì chúng ta không quán sát để nhìn thấy rõ ràng. “Ai thấy được Pháp là thấy được 
Phật”. Nếu bạn thấy được vô thường trong tất cả sự vật, là bạn đang tiến đến niết bàn: sự 
tĩnh giác. “Chỉ có vậy: không có gì lớn lao. Không có gì lớn lao. Chỉ có thế. Chẳng có gì lớn 
lao”. Cái định trong tâm - cũng chẳng gì lớn lao. 

Khi bạn có thể làm được như thế, thì không khó để thiền định. Dầu mối quan tâm của bạn là 
gì, bạn có thể tự nhủ, “Không có gì lớn lao”, và tâm sẽ dừng ngay đó. Mọi thứ trở nên trống 
vắng và vô ích: tất cả mọi thứ đều không bền vững, không lâu dài. Chúng luân chuyển và 
thay đổi. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là sự không chắc chắn. 

Giống như một miếng sắt đã được đun nóng cho đến khi nó đỏ rực thì có chỗ nào trên 
miếng sắt đó nguội không? Hãy thử chạm vào nó đi. Nếu bạn chạm vào phần trên thì nóng, 
nếu bạn chạm vào dưới đáy cũng nóng, nếu bạn chạm vào hai bên cạnh cũng nóng. Tại sao 
nóng? Nếu tất cả là một miếng sắt nóng đỏ, thì có điểm nào mát được không? Đó là bản 
chất sự vật. Nếu đó là bản chất của sự vật, chúng ta không cần phải chạm vào nó. Chúng 
ta biết nó nóng. Nếu bạn nghĩ rằng, “Tốt quá; tôi thật sự thích như thế”; thì đừng quá chắc 
chắn. Đó là một miếng sắt nóng. Dầu bạn chạm vào đâu, dầu bạn nắm chỗ nào, cách gì 
bạn cũng bị phỏng ngay. 


Vì thế hãy tiếp tục quán chiếu. Dầu bạn đứng, đi hay làm bất cứ thứ gì - ngay cả khi bạn 
ở trong nhà vệ sinh hay đi khất thực. Khi ăn, đừng coi đó là chuyện lớn. Khi đồ ăn đã được 
tiêu hóa, đừng coi đó là chuyện lớn. Bất cứ là gì, đó là vô thường. Là không chắc 
chắn. Không chân thật. Cũng giống như chạm vào miếng sắt nóng. Bạn sẽ không biết bạn 
có thể chạm vào chỗ nào vì tất cả đều nóng. Vì thế chỉ cần không chạm vào nó. “ Đây là vô 
thường. Đó là vô thường”. Không có bất cứ thứ gì chắc chắn. 

Ngay cả những suy nghĩ của chúng ta cũng không chắc chắn. Tại sao chúng không chắc 
chắn? Vì chúng vô ngã. Chúng không phải là của ta. Chúng phải theo bản chất của 
chúng. Chúng không bền vững và vô thường. Hãy nhìn mọi thứ như thế. Những thứ bạn 
thích cũng không chắc chắn. Dầu cho bạn thích nó đến cỡ nào, nó cũng không chắc 
chắn. Bất cứ mối quan tâm của bạn là gì, bạn cũng phải tự nhủ, “Điều này không chắc 
chắn. Điều này không bền vững và vô thường”. Và tiếp tục quán sát.... 

Giống như chiếc ly này: nó rất đẹp. Bạn muốn để qua một bên để không làm nó bể. Nhưng 
nó không bền vững. Một ngày bạn để nó cạnh bên mình và rồi, khi bạn với tay lấy gì đó, bạn 
vô tình chạm vào nó. Nó rớt xuống sàn và bể. Nó không bền vững. Nếu nó không vỡ hôm 
nay, nó sẽ vỡ ngày mai. Nếu nó không vỡ ngày mai, nó sẽ vỡ ngày kế đó - vì bản chất nó dễ 
vỡ. Chúng ta được khuyên không nên đặt niềm tin vào những thứ như thế, vì chúng không 
bền vững. Các Pháp là vô thường: Phật đã dạy đó là chân lý. Hãy suy nghĩ về điều 
đó. Nếu bạn thấy được không có chân lý trong các Pháp, thì đó là chân lý. Đó là 
thường. Chắc chắn. Khi có sinh, thì phải có già, bệnh tật và chết. Đó là cái thường và chắc 
chắn. 

Cái gì là thường mà đến từ các Pháp không thường. Chúng ta nói rằng các Pháp không 
thường và không bền vững - và điều đó có thể đảo mọi thứ ngược lại: chân lý đó là thường 
và chắc chắn. Nó không thay đổi. Nó thường như thế nào? Nó thường bằng cách luôn 
theo bản chất của mình. Ngay cả khi bạn cố gắng thay đổi cách của nó, bạn cũng không thể 
làm được. Các Pháp tiếp tục theo bản chất của chúng. Chúng phát khởi và rồi chúng hoại 
diệt, hoại diệt và rồi phát khởi. Đó là cách chúng vô thường. Đó là cách quy tắc đó trở thành 
chân lý. Đức Phật và các vị thánh đệ tử đã giác ngộ dựa vào các Pháp vô thường này. 

Khi bạn thấy được vô thường, kết quả là niết bàn: xả ly. Bạn nên biết xả ly không phải là 
nhàm chán. Nếu bạn cảm thấy nhàm chán thì sai rồi, đó là xả ly sai lầm. Xả ly không giống 
như sự nhàm chán bình thường của chúng ta. Thí dụ, nếu bạn sống với vợ con đến một thời 
điểm nào đó bạn cảm thấy chán ghét họ, đó không phải là xả ly. Thực sự đó là một uế nhiễm 
trầm trọng; nó bóp nghẹt trái tim bạn. Nếu bạn chạy trốn khỏi những thứ như thế, cảm thấy 
nhàm chán là do uế nhiễm. Đó không phải là niết bàn. Nó thật sự là một phiền não lớn, 
nhưng chúng ta nghĩ đó là xả ly. Ví như bạn muốn tốt với ai đó. Có bất cứ thứ gì bạn cũng 
muốn cho họ. Bạn đồng cảm với họ. Bạn thấy là họ tốt, dễ mến và tử tế với bạn. Giờ thì 
uế nhiễm của bạn đến từ phía khác. Hãy cẩn thận! Đó không phải là sự tử tế qua con mắt 
Pháp; đó là sự tử tế ích kỷ. Bạn được điều gì đó từ họ, đó là lý do tại sao bạn tử tế với họ. 

Với xả ly cũng thế, “Tôi chán chỗ này quá. Tôi sẽ không ở đây lâu thêm nữa. Tôi chịu 
đựng đủ rồi”. Thật không đúng chút nào. Đó là đại uế nhiễm. Đó là sự xả ly chỉ trong tên gọi. 

Sự xả ly của đức Phật thì khác: Hãy để yên sự vật. Hãy đặt chúng xuống. Bạn không 
hủy diệt chúng; bạn không đập phá chúng; bạn không trừng phạt chúng; bạn không tử tế với 
chúng. Bạn chỉ đặt chúng xuống. Tất cả. Làm như thế đối với tất cả. Đó là cách phải như 
thế. Chỉ khi được như thế thì bạn mới có thể nói rằng tâm bạn đã xả ly, tâm bạn trống rổng 
rang: không còn chấp, không còn bám víu. 

Trống rỗng không có nghĩa là không còn ai hiện hữu. Giống như chiếc ly này: không cần 
nó phải biến mất, ta mới nói được là nó trống rỗng. Chiếc ly có mặt, người ta có mặt; tất cả 
mọi thứ đều có mặt, nhưng đối với những ai tự trong thâm tâm biết bản chất của các sự vật, 


biết rằng chúng không bền vững, chúng chỉ vận hành theo duyên của chúng: chúng là pháp 
sinh khởi và hoại diệt, chỉ có thế. 

Như chiếc bình thủy này đây: Nếu chúng ta ưa thích nó, nó không phản ứng hay nói 
gì. Chuyện ưa thích, tất cả là của chúng ta. Ngay khi ta chán chê nó, vứt nó vào bụi rậm, nó 
cũng không phản ứng. Nó không phản ứng theo chúng ta. Tại sao? Vì đó là bản chất của 
chúng. Ta có thích chúng hay không tùy theo cái chấp của ta, tùy theo ta thấy chúng tốt hay 
xấu. Quan niệm rằng chúng tốt, ta thấy rung động. Quan niệm rằng chúng xấu, ta cũng 
động tâm. Cả hai trạng thái đều là uế nhiễm. 

Vì thế bạn không cần phải chạy trốn những thứ như thế. Chỉ cần hiểu nguyên tắc này và 
tiếp tục quán chiếu. Tất cả chỉ có thế. Tâm sẽ thấy rằng các Pháp này không quan 
trọng. Bản chất của chúng chỉ là như thế. Nếu ta ghét chúng, chúng không phản ứng. Nếu 
ta thích chúng, chúng không phản ứng. Chúng ta chỉ tự làm mình điên đảo. Không có gì 
phiền rộn chúng ta, nhưng chúng ta bức xúc cả lên. Hãy cố gắng để nhìn vạn pháp theo 
cách này. Với thân cũng thế; với tâm cũng thế; các trạng thái và những mối quan tâm mà ta 
có cũng thế: hãy xem chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Đó chỉ là bản chất của 
chúng. Chúng ta khổ vì chúng ta không muốn chúng như thế. Chúng ta muốn những thứ 
mà chúng ta không thể có được. 

Bạn có muốn điều gì không? “Tôi muốn hành thiền. Tôi muốn tâm yên tĩnh”. 

OK, đúng là bạn muốn như thế. Nhưng nguyên do gì mà tâm bạn không được yên 
tĩnh? Đức Phật dạy rằng vạn pháp phát sinh do duyên, nhưng chúng ta chỉ muốn kết 
quả. Chúng ta ăn dưa hấu nhưng chúng ta chưa bao giờ trồng dưa hấu, chúng ta chẳng biết 
chúng đến từ đâu. Chúng ta chỉ thấy khi xẻ dưa ra chúng ngọt và đỏ: “Hừm. Coi ngon 
quá!”. Chúng ta cố ăn chúng, thấy chúng ngọt ngon nhưng đó là tất cả những gì chúng ta 
biết về chúng. Tại sao dưa hấu lại là như thế? Chúng ta chẳng biết tại sao. Đó là vì chúng 
ta không tĩnh giác. Tĩnh giác như thế nào? Cũng giống như khi tưới cây. Chỗ nào chúng ta 
quên tưới cây không lớn lên. Chỗ nào chúng ta quên không bón phân cây không lớn 
lên. Hãy quán chiếu nguyên lý này rồi thì bạn sẽ phát khởi trí tuệ. 

Khi bạn đã quán sát xong những thứ ở bên ngoài, thì hãy nhìn vào chính tâm bạn. Hãy 
quán sát mọi việc với tâm và thân. Như chúng ta được sinh ra, tại sao chúng ta khổ? Chúng 
ta khổ vì những thứ xưa cũ, nhưng chúng ta chẳng bao giờ suy nghĩ thấu đáo về 
chúng. Chúng ta không biết chúng cặn kẽ. Chúng ta khổ nhưng không thật sự thấy cái 
khổ. Khi sống tại gia đình, chúng ta khổ vi vợ con. Nhưng dầu có khổ bao nhiêu chúng ta 
cũng không thật sự thấy cái khổ - vì thế chúng ta tiếp tục khổ đau. 

Khi tâm không định thì cũng giống như thế. Chúng ta không biết tại sao tâm không 
định. Chúng ta không thật sự thấy điều gì đang phát khởi. Đức Phật bảo chúng ta đi tìm 
nguyên nhân của những gì đang phát khởi. Vạn pháp phát khởi từ các nhân. 

Giống như khi ta chế nước vào trong bình và đưa cho ai đó uống. Khi đã uống xong người 
đó sẽ trở lại, xin thêm - vì nước đó không phải là nước ở suối nguồn. Đó là nước trong 
bình. Nhưng nếu bạn chỉ nguồn nước cho họ và bảo họ lấy nước từ đó, thì họ có thể đến đó, 
tiếp tục uống nước mà không phải xin bạn thêm, vì nguồn nước không bao giờ hết. 

Cũng thế khi chúng ta nhìn thấy vô thường, khổ và vô ngã. Nó sẽ thấm sâu vi chúng ta 
thật sự biết, chúng ta biết tất cả rốt ráo. Sự hiểu biết thông thường không rốt ráo. Nếu 
chúng ta biết vạn pháp rốt ráo, sự hiểu biết đó không bao giờ xưa cũ. Bất cứ thứ gì phát 
khởi, nó đã là chân lý. Khi hoại diệt, nó cũng là chân lý. Kết quả, đó là chân lý không ngưng 
nghỉ. Quan niệm cho rằng, “Đó là cách nó phải là. Cách đó là chân lý”: Nói được thế là bạn 
đã hiểu chúng, là khi bạn đã tự tại và thiện xảo. Bạn không phải khổ. Những vấn đề mà 
chúng ta quan tâm và bám víu sẽ dần dần tan biến. Như Đức Phật đã dạy, chỉ cần thấy rằng 


vạn pháp phát khởi rồi hoại diệt. Hoại diệt rồilại phát khởi. Phát khởi rồi lại hoại diệt. Hãy 
quán sát Pháp đó không dừng. Thực hành nó miên mật, phát triển nó, vun trồng nó không 
dừng thì rồi bạn sẽ đạt được một trạng thái xả ly. Xả ly với cái gi? Xả ly với tất cả mọi thứ, 
mọi vấn đề. 

Các Pháp đến từ tai, chúng ta đã hiểu chúng; đến bằng mắt, chúng ta đã hiểu chúng; đến 
bằng mũi, chúng ta đã hiểu chúng; đến bằng lưỡi, chúng ta cũng hiểu chúng. Các Pháp phát 
sinh từ tâm, chúng ta cũng đã hiểu chúng. Tất cả đều là một thứ - vạn pháp, cùng một loại: 
cùng một Pháp. Pháp này vô thường, khổ và vô ngã. Bạn không nên bám víu vào bất cứ 
thứ gì. Như thế, xả ly sẽ phát khởi. 

Khi mắt thấy sắc, bạn đã hiểu nó. Khi tai nghe âm thanh bạn đã hiểu nó. Bạn hiểu tất cả 
về chúng. Các Pháp này đôi khi khiến chúng ta hạnh phúc, đôi khi buồn khổ, đôi khi khiến ta 
từ ái, đôi khi khiến ta sân hận. Chúng ta đã hiểu tất cả về những thứ này. Nếu chúng ta 
chấp vào chúng, chúng sẽ trở thành vấn đề. Nếu chúng ta buông bỏ chúng - để sắc đi 
đường sắc, âm thanh đi đường âm thanh - nếu chúng ta trả chúng lại và để chúng đi theo con 
đường của chúng: khi chúng ta đạt được trình độ đó, Đức Phật nói rằng chúng ta sẽ thấy tất 
cả về vô thường. Bất cứ mối bận tâm nào phát khởi, tất cả cũng đều trống rỗng và hư 
ảo. Tất cả đều là ảo tưởng. 

Khi chúng ta có thể nhìn xuyên thấu những thứ thường lừa gạt chúng ta -khi chúng ta chủ 
ý trụ vào sự tự tại, chánh niệm, và tĩnh giác- không phải là chúng ta thấy bất cứ thứ gì 
khác. Chúng ta chỉ thấy rằng tất cả các suy tư, các vấn đề phát khởi chỉ đơn giản là cách của 
chúng. Ngay như nếu chúng ta ngồi thật yên, mà tâm nghĩ điều này hay điều nọ thì cũng 
không quan trọng. Đó chỉ là việc của tưởng. Bạn không cần phải tin vào những gì tâm đang 
suy tưởng. Nếu tâm an tĩnh và bạn cảm thấy, “ồ, thật tuyệt vời”, thì sự yên tĩnh đó cũng 
không quan trọng. Sự yên tĩnh cũng vô thường. Không có gì ngoài các Pháp vô 
thường. Bạn có thể ngồi và quán sát Pháp ngay tại đó, trí tuệ sẽ phát sinh: như thế thì có lý 
do gì để khổ nữa? 

Chúng ta khổ vì những thứ không quan trọng lắm. Chúng ta muốn được cái này, chúng ta 
muốn nó như thế khác, chúng ta muốn là điều gì đó. Nếu bạn muốn được là A-la-hán, thì 
ngay đó bạn đã khổ, ngay tại đây và ngay lúc này. A-la-hán phải dừng muốn được là thế này 
hay thế khác, nhưng chúng ta muốn thứ này hay thứ khác, được là thứ này hay thứ khác - vì 
thế chắc chắn là chúng ta phải khổ. Nếu bạn thấy rằng chỗ này tốt hay chỗ kia tuyệt vời, tất 
cả là do bạn suy ra. Nếu bạn thực sự quán sát bản thân, thì sẽ không còn nói những điều 
như thế. 

Tôi sẽ cho bạn một thí dụ đơn giản. Món này ngon. Cái khay đựng thực phẩm này đáng 
giá hàng mấy trăm lần; cái khay đó làm các món đồ ăn giá trị hàng chục lần. Nhưng chúng 
chỉ là những món ngon khi chúng còn ở trên dĩa: “Cái này là của tôi. Cái kia là của 
anh”. Nhưng khi chúng đã đi qua bao tử rồi đi ra ngoài, thì không ai còn tranh giành cái này, 
cái kia của ai - hay bạn vẫn còn muốn tranh giành? Sự việc là như thế. Khi bạn sẵn sàng 
chấp nhận bản chất của sự vật, thì đó chỉ là như thế. Nếu không thật sự hiểu vấn đề, chúng 
ta sẽ tranh cãi về việc cái gì là của tôi, cái gì là của anh. Nhưng khi tất cả cùng đến với nhau 
như là cùng một thứ, không ai còn tranh giành bất cứ cái gì. Chúng chỉ đơn giản là 
chúng. Dầu cho thực phẩm có ngon đến đâu, nhưng khi nó đi ra ngoài, nếu bạn muốn tặng 
nó cho ai thi cũng không ai muốn nhận - hay là bạn vẫn muốn nhận? Không ai còn muốn 
tranh giành nữa cả. 

Vì lý do đó, nếu chúng ta gom tất cả mọi thứ lại với nhau như là - một pháp - và thấy rằng 
tất cả đặc tính của chúng đều giống nhau, thì sự nhàm chán sẽ phát sinh. Sự nhàm chán 
này không phải là ghê tởm. Chỉ là tâm buông lơi sự bám víu, nó đã có đủ, nó trống 
rỗng. Không yêu, không ghét, không bám vào bất cứ thứ gì. Nếu bạn có được chúng thì 
OK, nếu bạn không có cũng OK. Bạn tự tại. An bình. 


Niết bàn. Ba la mật. An Lạc 
Niết bàn. Ba la mật. Tánh Không 

(Nibbana. parama. sukha. 

Nibbana. parama. sunna..) 

Niết bàn là hạnh phúc tột cùng. Niết bàn là sự an bình, trống vắng tột cùng. Hãy lắng 
nghe cẩn thận. Hạnh phúc thế gian không phải là hạnh phúc tột cùng. Sự trống vắng tột 
cùng là không còn bám víu. Hạnh phúc tột cùng là sự an bình. Đó là an bình và rồi trống 
vắng, sự trống vắng tột cùng. Ngay lúc này đây dầu tâm an bình nhưng không phải tột 
cùng. Nó hạnh phúc nhưng không tột cùng. 

Đó là lý do Đức Phật mô tả niết bàn như là sự trống vắng tột cùng, hạnh phúc của niết bàn 
như là hạnh phúc tột cùng. Nó thay đổi trạng thái của hạnh phúc để trở thành an bình. Đó là 
hạnh phúc không bám víu vào bất cứ thứ gì. Đau khổ vẫn hiện hữu, nhưng bạn thấy khổ và 
lạc phát sinh giống như nhau. Chúng có cùng giá trị. Những thứ chúng ta thích và không 
thích đều giống nhau. Nhưng đối với chúng ta ngay bây giờ, những thứ này không giống 
nhau. Những thứ mà chúng ta thích thật là dễ chịu. Những thứ mà ta không thích, chúng ta 
muốn đập bể chúng. Có nghĩa là chúng không giống nhau nhưng thực tại là chúng giống 
nhau. Vì thế hãy suy nghĩ theo hướng để làm chúng giống nhau. Chúng không bền 
vững. Chúng không thường hằng - giống như thực phẩm mà Sư đã nói trên. “Thứ này 
ngon, thứ kia tuyệt”. Nhưng khi chúng tụ hội lại với nhau, chúng giống nhau. Không ai nói 
“Hãy cho tôi thêm, tôi chưa có đủ”. Tất cả đã được mang đến với nhau theo bản chất của 
chúrig. 

Nếu chúng ta không quên các quy luật của vô thường, khổ và vô ngã, là chúng ta đang trên 
đường đạo. Chúng ta quán sát từng giây phút. Chúng ta quán sát mắt, chúng ta quán sát 
tâm, chúng ta quán sát thân. 

Giống như khi bạn ngồi thiền, sau một lát tâm sẽ vuột mất, nên bạn phải kéo nó lại. Dầu 
bạn làm gì nó cũng không ở yên. Hãy cố bám vào hơi thở. Rồi nó có đi qua không? Nó đi, 
nhưng không xa. Bây giờ nó sẽ không đi. Nó lượn quanh ngay đây - bởi vì tâm của bạn 
cảm thấy như nó sắp chết. 

Với âm thanh cũng thế. Có lần tôi nhét sáp ong đầy lỗ tai. Âm thanh làm phiền tôi, vì thế 
tôi đậy lỗ tai lại. Mọi thứ hoàn toàn yên lặng, với chỉ âm thanh từ chính trong tai tôi. Tại sao 
tôi làm thế? Tôi quán chiếu việc tôi đang làm; tôi đã không tự hành hạ mình chỉ vì ngu ngốc 
chứ? Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. “Nếu người ta có thể trở nên thánh thiện từ việc không 
nghe bất cứ thứ gì, thì mọi người điếc sẽ thành thánh nhân. Mọi người mù cũng sẽ là thánh 
nhân. Tất cả sẽ là A-la-hán”. Vì thế tôi lắng nghe suy tư của mình và - ồ! - tĩnh giác phát 
sinh. 

“Có ích gì khi bịt kín lỗ tai? Bịt kín mắt? Chỉ là tự hành thân”. Nhưng Sư cũng đã học 
được đôi điều từ đó. Sư đã học và đã không còn hành điều đó nữa. Sư đã dừng cố gắng 
đóng cửa các thứ. 

Đừng đi tấn công và vật lộn. Đừng đi đốn ngã thân cây đã chết. Việc đó chẳng đưa bạn 
đến đâu cả. Cuối cùng rồi bạn trở nên mệt mỏi và đứng đó giống như một kẻ khùng. 

Thật là lãng phí. Thực sự lãng phí những năm đầu hành thiền của Sư. Khi nghĩ lại, Sư 
thấy mình thật sự hoang đường. Đức Phật dạy chúng ta thiền định để được giải thoát khỏi 
khổ, nhưng Sư chỉ tạo thêm khổ cho bản thân. Sư không thể ngồi trong an bình, không thể 
nằm xuống trong an bình. 

Lý do chúng ta sống ẩn cư (kaya-viveka) là để tâm được đơn độc (citta-viveka), được tách 
khỏi những đối tượng khuấy động nó. Các Pháp này đồng nghĩa, cái này nối tiếp cái 
kia. Upadhi-viveka chỉ về sự tách biệt khỏi những uế nhiễm của ta. Khi chúng ta biết cái gì là 


cái gì, chúng ta có thể tách rời chúng; chúng ta có thể tách rời khỏi bất cứ trạng thái gì của 
tâm. Đây là mục đích duy nhất của thân độc cư. Nếu bạn không có bất cứ tuệ giác nào, bạn 
có thể tạo ra khó khăn cho bản thân khi bạn đi sống ẩn cư. 

Khi bạn sống nơi hoang vắng, đừng bám vào sự hoang vắng đó. Nếu bạn bám vào đó, 
bạn sẽ trở thành con khỉ. Khi bạn nhìn thấy cây, bạn nhớ cây. Bạn bắt đầu nhảy lên nhảy 
xuống giống như con khỉ trước đây. Đức Phật chẳng bao giờ dạy chúng ta phải là cái này 
hay cái kia. Khi bạn sống ở nơi yên tĩnh, tâm trở nên yên tĩnh. “A! Bình yên. Cuối cùng 
tâm được bình yên rồi”. Nhưng khi bạn rời nơi hoang vắng đó, tâm có còn bình yên 
không? Không còn nữa. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Đức Phật không bắt chúng ta sống trong 
rừng. Ngài chỉ khuyên chúng ta dùng nơi hoang vắng như là một nơi để tu tập. Bạn đi đến 
nơi hoang vắng để tìm sự yên tĩnh và để giúp cho thiền định của bạn phát triển, để bạn phát 
khởi được trí tuệ. Để khi bạn trở về thành phố và tiếp xúc với người, với cảnh, âm thanh, 
mùi, vị và xúc chạm, bạn sẽ có sức mạnh, bạn sẽ có kế hoạch của mình. Bạn sẽ có căn bản 
vững chắc để quán chiếu các Pháp, để nhìn thấy chúng không chắc chắn như thế nào. Đến 
sống ở nơi hoang vắng theo cách như thế có thể thật sự cho bạn thêm sức mạnh. Nếu bạn 
nghĩ rằng bạn có thể sống ở bất cứ nơi nào, rằng bạn có thể sống với rất nhiều người, thi đó 
giống như con dao hai lưỡi. Nếu bạn không có sức mạnh bên trong, bạn có thể tạo nhiều 
phiền não cho bản thân. 

Cũng giống như các vị tu sĩ tu học theo Vi Diệu Pháp. Họ nói rằng khi bạn học về Vi Diệu 
Pháp, bạn không phải bám víu vào bất cứ thứ gì, không phải trụ vào bất cứ thứ gì. Dễ dàng 
và tốt đẹp. Bạn không cần phải giữ các giới. Bạn chỉ cần chú trọng ngay vào tâm. Đó là 
điều mà các vị tu học về Vi Diệu Pháp nói. 

“Còn đối với phụ nữ, lại gần họ thì có vấn đề gì? Họ cũng giống như mẹ của chúng 
ta. Chính bản thân của chúng ta cũng từ họ mà ra”. Đó là sự khoe trương quá đáng. Các 
vị này chỉ mới vừa xuất gia ngày nào đây mà họ không muốn cẩn thận đối với phụ nữ. Đó 
không phải là Vi Diệu Pháp thật sự. Vi Diệu Pháp không nói như thế. Nhưng họ nói rằng Vi 
Diệu Pháp thì ở một cấp độ cao hơn cấp độ của con người. Khi bạn ở cấp độ cao đó, không 
quan trọng là bạn có gần ai hay không. Không có gần, không có xa. Không có gì phải sợ 
hãi. Phụ nữ cũng là người như chúng ta. Cứ coi họ như người nam. Như thế bạn có thể 
đến gần họ, xúc chạm họ, cảm giác họ. Chỉ cần coi họ như người nam”. 

Nhưng chúng ta có cứ xem như thế được không? Đó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu 
chúng ta nói về Vi Diệu Pháp chân thật, thì không có vấn đề gì. Nhưng Vi Diệu Pháp mà họ 
nói đến là giả tạo. 

Đức Phật dạy chúng ta sống ẩn cư. Phương cách thực hành đúng đắn là vị tu sĩ đó đến 
nơi hoang vắng, để sống nơi yên tịnh; để khám phá cái yên tịnh nơi hoang vắng; không phải 
để đàn dúm, dính mắc với bạn bè, thân thích và những thứ khác nữa. Đó mới là phương 
cách đúng. Nhưng phần đông chúng ta không làm thế. Chúng ta sống nơi hoang vắng, rồi 
dính mắc với nơi hoang vắng. Ngay khi ta thấy sắc, là uế nhiễm phát sinh. Tai ta cũng 
không có gì ngoài uế nhiễm. Đó là sa đà. Thiếu tỉnh giác. 

Nếu bạn gom sự vật lại với nhau, chúng tụ hội lại nơi con đường đạo -chánh đạo, hay 
chánh kiến. Đó là nơi các pháp tụ hội lại. Nếu bạn có chánh kiến, bạn có thể sống với nhiều 
người, mà không có vấn đề gì. Bạn cũng có thể sống với ít người, mà không có vấn đề 
gì. Bạn có thể sống trong rừng hay hang núi, không có vấn đề gì. Nhưng điều này không 
thể có được mà không cần chút công sức nào. Bạn phải thấu được bản chất thực sự của 
tâm. 

Bạn phải khiến tâm biết Pháp. Khi tâm biết Pháp, hãy khiến nó thấy Pháp. Thực hành 
Pháp cho đến độ tâm trở thành Pháp. Bạn không muốn chỉ là người nói Pháp. Đó là một 


vấn đề rất khác. Đức Phật dạy về chân lý xuyên suốt, nhưng chúng ta chỉ đi nửa chừng, nửa 
chặng. Đó là lý do tại sao chúng ta khó tiến bộ. 

Nếu sống ẩn cư, chúng ta phải tự rèn luyện bản thân - cũng như chúng ta tập trồng 
lúa. Một khi chúng ta trồng lúa xuống, nó sẽ từ từ lớn lên. Nếu không có gì làm hại nó thì nó 
sẽ tốt. Nhưng điều gì xảy ra? Ngay khi hạt lúa bắt đầu nảy mầm, thì các con trâu nước đến 
ăn, chúng ta phải xua đuổi chúng và chăm sóc cây lúa. Nhưng rồi khi cây lúa mới mọc lên, 
trâu nước lại đến ăn, chúng cứ tiếp tục ăn mỗi khi lúa mọc lên. Trong trường hợp đó làm sao 
chúng ta có được lúa gạo? 

Phương hướng mà bạn cần có sẽ phát triển từ bên trong tâm. Ai có tâm sáng suốt sẽ đạt 
được trí tuệ bản năng. Ai có trí tuệ bản năng sẽ đạt được sự sáng suốt. Đó là bản chất của 
sự việc. Trực giác và sự sáng suốt có khác nhau không? Nếu bạn nói rằng không thì tại sao 
lại có hai danh từ khác nhau? Cái thì được gọi là trực giác; cái thì được gọi là sáng 
suốt. Bạn không thể chỉ có trực giác không thôi. Bạn cần phải có sự sáng suốt nữa. Bạn 
cũng không thể chỉ có sự sáng suốt không thôi. Bạn cần phải có trực giác nữa. Ai sáng suốt 
thì có trực giác; ai có trực giác thì có sự sáng suốt. Các Pháp này phát khởi từ chính kinh 
nghiệm bản thân. Bạn không thể tìm chúng trong sách vở. Chúng phát khởi từ chính tâm 
bạn. Đừng ngần ngại. 

Sư có lần đọc trong truyện tiền thân của Đức Phật rằng khi Ngài vẫn còn là một vị Bồ tát, 
Ngài cũng giống như chúng ta. Ngài cũng giống như aquý vị: Ngài xuất gia và gặp phải rất 
nhiều chướng ngại, nhưng khi Ngài nghĩ đến việc cởi bỏ y áo, Ngài cảm thấy hổ thẹn về 
những gì người khác có thể nghĩ - rằng Ngài đã xuất gia từng bấy năm mà vẫn còn muốn 
hoàn tục. Dầu vậy, mọi thứ không diễn tiến như Ngài muốn, vì thế Ngài đã nghĩ đến việc ra 
đi. Rồi Ngài tình cờ gặp một con sóc mẹ mà đứa con đã bị gió thổi văng xuống biển. Ngài 
thấy con sóc chạy xuống nước rồi chạy trở lên. Ngài không biết nó đang làm gi. Nó chạy 
xuống nước, nhúng đuôi vào nước, rồi chạy lên bờ vẫy đuôi. Rồi lại chạy xuống nước và lại 
chạy lên bờ. Vì thế Ngài hỏi nó, “Nhà ngươi đang làm gì thế?” 

“Con tôi bị rơi xuống nước. Tôi nhớ con. Tôi muốn tìm con dưới đó”. 

“Nhà ngươi làm cách nào?” 

“Tôi dùng đuôi để múc nước biển cho tới khi nào nó cạn thi tôi có thể tim ra con tôi”. 

“Ôi! Biết khi nào biển mới cạn?” 

“Đó không phải là vấn đề mà đó là cách thực hành. Bạn phải cứ tát nước, tát nước, mà 
không cần biết khi nào nó sẽ cạn. Khi bạn muốn trở thành một vị Phật, bạn không thể từ bỏ 
nổ lực”. 

Khi Bồ tát nghe như thế Ngài ghi khắc vào tâm. Ngài đứng dậy và vượt qua với nổ 
lực. Ngài đã không lùi bước. Đó là cách Ngài đã thành Phật. 

Với chúng ta cũng thế. Nơi nào mà sự việc không tốt đẹp, ở đó nó sẽ thành tốt 
đẹp. Chính bạn làm cho điều đó xảy ra ở nơi nó chưa xảy ra. ở đâu có vọng tưởng, ở đó trí 
tuệ sẽ phát khởi. Nếu quý vị không tin Sư, hãy thử nhổ toẹt ra đây. Nó sẽ bị dơ 
bẩn. Nhưng khi bạn chùi nó đi, nó sẽ sạch ngay tại đó - ngay nơi từng dơ bẩn, chứ không 
sạch ở ngoài sân tu viện. Phải chùi đi, chùi lại chỗ dơ. 

Có lần Ajahn Thongrat bảo Sư, “Chah, khoan lỗ thẳng ngay cái chốt”. 

Ngài chỉ nói thế. Lúc đó Sư mới vào tu và không hiểu ngài muốn nói gì. 

“Nếu thấp, hãy nhảy qua đầu”. 

“Nếu cao, hãy luồn dưới đó”. Đó lời ngài dạy. Sư không hiểu ngài nói gì, nên Sư đành 
đi hành thiền và cứ quán tưởng về điều đó. 


Thật ra Ajahn Thongrat đang dạy Sư cách giải quyết các vấn đề của mình. “Khoan lỗ ngay 
cái chốt,” có nghĩa là, “ở đâu có vấn đề, hãy phát khởi, quán chiếu ngay đó. ở đâu có vọng 
tưởng, quán chiếu ngay đó. Nếu quý vị bám vào cảnh, quán chiếu cảnh. Ngay quanh đó, 
ngay ở đó”. “Khoan lỗ ngay cái chốt”, có nghĩa là như thế. Đừng đi khoan quá xa. Khoan 
ngay tại đó. 

Cũng thế khi bạn đạp nhằm gai. Bạn lấy kim và lể ngay nơi có cây gai. Đừng đi lể ở bất 
cứ chỗ nào khác. Lể ngay nơi cây gai cắm vào chân bạn. Dầu có đau bạn vẫn phải chịu 
đựng. Cứ tiếp tục lể ở chổ đó cho tới khi lấy được gai ra. Đó là cách bạn lấy gai ra. Nếu gai 
cắm vào chân, nhưng bạn đi lể phía sau lưng, thì khi nào bạn mới lấy được gai ra? 

Do đó Sư nghiệm ra điều này. “Các vị Thầy hành thiền trực chỉ theo ngôn ngữ tâm của 
họ. Họ không quanh co theo cách thức trong các sách như chúng ta. Cách thức của họ 
phát khởi từ thực tại”. 

Vậỵ cái gì thấp, cái gì cao ở đây? 

“Nếu thấp, hãy nhảy qua đầu. Nếu cao, hãy luồn dưới đó”. Sư cứ quán tưởng về những 
điều đó. ở đây ngài Thongrat nói về các trạng thái tâm và quan niệm cùa Sư. Có lúc chúng 
cao, có lúc chúng thấp. Bạn cần phải canh chừng chúng để tìm cách tránh chúng. Nếu 
thấp, hãy nhảy qua đầu. Nếu cao, hãy luồn dưới đó. Làm bất cứ điều gì có thể để không bị 
chúng va đập. 

Đó là cách thực hành. Bạn quán chiếu ngay nơi bạn ảo tưởng, nên bạn biết ngay tại 
đó. Bất cứ vấn đề nào khác chỉ là phân gà, phân vịt. Bạn không cần phải đi lượm 
chúng. Đó là cách ta quán sát sự việc khi hành thiền. 

Nhưng thật sự vấn đề không phải ở chỗ ta thu nhận sự việc. Ta chấp nhận chúng bằng 
cách buông bỏ chúng. Đó là cách nói trong ngôn ngữ khiến mọi sự dường như đảo 
ngược. Bạn buông bỏ. Bạn thực hành buông bỏ. Bạn không cần phải trở nên là một dự 
lưu hay một nhất lai. Bạn không cần phải tạo ra các giả thuyết. Bạn không cần phải là 
những thứ này. Nếu bạn là bất cứ thứ gì, thì đó là loạn động. Nếu bạn là cái này hay cái kia 
thì bạn có vấn đề. Vi thế bạn không cần phải là gì cả. Không có gì ngoại trừ buông bỏ - 
buông bỏ và rồi biết sự việc diễn tiến ra sao. Khi bạn biết sự việc vận hành như thế nào trong 
mọi cách, thi sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Và bạn không là bất cứ thứ gì. Hãy suy nghĩ về 
điều đó một cách đơn giản. Nếu ai đó mắng chửi bạn nhưng bạn không phản ứng, thì sự 
việc chấm dứt ở đó. Nó không ảnh hưởng bạn. Nhưng nếu bạn buộc nó vào mình và không 
buông bỏ, thì bạn có vấn đề. Tại sao lại mang lời nói của người khác đặt lên mình? Nếu họ 
chửi mắng bạn, cứ để như thế. Nếu họ chửi mắng bạn ở ngoài kia, hay trong giảng đường 
và bạn mang nó vào lỗ tai khi bạn đang ngồi ở đây thì giống như là bạn thích làm khổ 
mình. Đây được coi là không hiểu về khổ. Bạn xáo trộn mọi thứ lên với suy nghĩ của mình 
và làm phát khởi đủ mọi thứ vấn đề. 

Sự thực hành thật ra rất ngắn gọn, không dài dòng chút nào. Nếu bạn cho rằng nó dài thì nó 
dài hơn là dài. Nếu bạn cho nó ngắn thì nó ngắn hơn là ngắn. Khi nói đến việc thực hành, 
bạn không thể sử dụng cách suy nghĩ thông thường. 

Bạn cần phải có kiên nhẫn và chịu đựng. Bạn cần phải nổ lực. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn 
không cần phải chấp vào đó. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn không cần phải nhận và mang nó đi 
khắp nơi. Khi sự việc như thế nào thì nó chỉ như thế ấy. Khi chúng ta nhìn Pháp theo cách 
đó, chúng ta không chấp giữ bất cứ thứ gì. Chỉ là vui chúng ta biết, khổ chúng ta hay. 

Đức Phật và các vị thánh đệ tử, khi các ngài đạt được giác ngộ: thì không phải là nước dừa 
ngọt không còn ngọt đối với họ. Nước dừa vẫn ngọt đối với họ giống như đối với chúng 
ta. Khi các vị thánh đệ tử ăn trái me chua, họ cũng nhíu mày như là chúng ta. Quý vị có hiểu 
không? Sự việc vẫn y như trước, chỉ đơn giản là các vị thánh không chấp hay bám víu vào 


chúng. Nếu bạn tranh cãi với họ rằng me chua, họ sẽ nói “Chua cũng được, ngọt cũng được. 
Không chua, không ngọt cũng được”. Họ sẽ nói như thế, chắc chắn vậy. 

Nguyên tắc đó cũng cần được áp dụng ở đây. Khi người ta đến và nói những điều sai trái, 
chúng ta có thể nghe họ, mà không đặt thành vấn đề. Chúng ta chỉ để sự việc xảy ra như 
thế. Nếu quý vị có thể làm như thế, thì dầu giờ bạn là người lớn tuổi, bạn cũng là người 
trẻ. Bạn có thể trở nên trẻ trung hơn nhiều. 

Quý vị không cần mang vác nhiều thứ trên vai. Sư đã thấy nhiều vị sư già du hành theo 
kiểu dhutaga[1], nhưng Sư không biết họ đi đâu. Họ vác những chiếc dù lều (tent umbrella) 
to tướng. Các vị sư già không thích những chiếc dù lều nhỏ giống như các vị sư trẻ. Họ 
thích mang những cây dù lều to đó đi khắp nơi. Mỗi sáng họ xếp dù lại. Ngay khi mặt trời 
vừa nhú dạng, họ xếp dù lại. Họ không thể để dù ngoài đồng để che gió cho họ, vì những cái 
dù này không chịu nổi gió. Vì thế họ xếp dù lại, mang chúng đi trong nắng nóng. Rồi chiều 
đến họ lại giương dù lên. Sư không hiểu tại sao -đâu còn nắng nữa. Sáng hôm sau, thức 
dậy họ lại xếp dù và vác chúng đi trong nắng nóng. (ND: Xem hình minh họa). 

Sư cũng làm điều đó cho đến khi Sư chán ngấy. Sư cũng du hành theo 
kiểu dhutaga nhưng cuối cùng cảm thấy quá khổ cực khi ở trong rừng. Lúc đó Sư ngộ ra 
rằng mục đích của mình không phải là để tự hành xác trong rừng, nên Sư tim đường ra khỏi 
rừng. Đó là lý do tại sao Sư trở thành vị Sư tìm-đường-ra-khỏi-rừng. [ở đây Ajahn Chah 
chơi chữ với từ ngữ Thái dhutaga (thudong), bị cực khổ trong rừng (thukdong) và tìm đường 
ra khỏi rừng (thaludong).] 

Thực ra, lý do tại sao đức Phật khuyên chúng ta đi vào chỗ hoang vắng là để cho ta đạt 
được trí tuệ. Bạn đối mặt với khổ, bạn đối mặt với thực tại, để bạn có thể thấy và hiểu nó, và 
dần dần bạn trở nên chán ngán với những hành động tạo ra khổ. Không phải đi vào chốn 
hoang vắng là không tốt. Tốt chứ. Nó giúp ta đạt được trí tuệ. 

Riêng nói về dhutaga, vấn đề không phải chỉ là chất lên vai dù, bát, rồi phơi mình dưới 
nắng, gió cho đến khi gần chết, giống như các ông nhà nông đi bán trâu nước ở Central 
Plains. Vấn đề là ở sự thực hành. Bạn học biết đủ. Bạn học tiết độ trong ăn uống, tiết độ 
trong ngủ nghỉ. Bạn phải ốm đi, khiến mọi thứ co lại, khiến chúng ngắn hơn, gom chúng 
khéo lại. Giống như quăng lưới đánh bắt cá vậy. Bạn nắm chặt một đầu lưới dưới chéo áo, 
rồi bạn dần dần túm lưới lại, túm lại, từng chút, từng chút. Bạn cột một đầu lại. Khi bạn đã 
bắt được cá, bạn nhanh chóng cột đầu còn lại. Vậy là bạn đã xong việc. Bạn không cần 
phải tìm kiếm nơi nào khác. Bạn không cần phải đọc thật nhiều sách. Chỉ quan sát chính 
tâm bạn. Các nguyên tắc căn bản nằm ngay nơi đó. Bằng cách đó bạn có thể hành thiền 
mà không bị vọng tưởng lôi kéo. 


Nếu có kẻ nói lời khó lọt tai đối với bạn, khiến bạn nổi nóng, hãy tự nhủ, “Đây là điều không 
chắc chắn. Vô thường”. Nếu bạn được ăn món ngon và nghĩ, “Hừm. Ngon tuyệt”, hãy 
nhắc nhở bản thân rằng điều đó không chắc chắn. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy tự nhủ, “Điều 
này không chắc chắn”. Vì sao? Vì đó là Pháp. Hãy sắp xếp mọi thứ lại, đi theo hướng của 
đức Phật, hướng của vô thường. Vô thường -mọi thứ đều không chắc chắn: Đó là Phật 
trong tâm. Nếu bạn thực sự thấy vô thường, bạn thấy Pháp. Làm sao mà bạn không thấy 
Pháp cho được? Vì chân lý nằm ngay nơi đó. Nếu bạn thấy Pháp, bạn thấy Phật. Chân lý 
này đúng cả hai chiều. Nếu bạn thấy Phật, bạn thấy Pháp. Nếu bạn có thể nhìn như thế, 
bạn có thể sống ở bất cứ nơi nào. Khi bạn ngồi, Phật thuyết giảng cho bạn nghe. Khi bạn 
nằm, Phật cũng thuyết giảng cho bạn nghe. Bất cứ bạn làm gì, Phật cũng thuyết giảng cho 
bạn nghe. Pháp sẽ phát khởi và Pháp bảo vệ cho những ai hành theo Pháp, để họ không rơi 
vào đường ác. 


Khi Pháp có mặt, tâm luôn chánh niệm. Tâm biết, “Điều này sai. Điều kia đúng. Đây là 
thiện, đó là ác. Đây là khổ. Đó là nguyên nhân của khổ. Đây là sự thoát khổ. Đây là pháp 
hành đưa đến thoát khổ”. 

Đây là con đường. Mọi thứ đều gom tụ vào con đường. Khi bạn củng cố con đường đạo, 
uế nhiễm của bạn giảm trừ. Các uế nhiễm giống như một đoàn binh. Nếu đoàn binh hùng 
mạnh, con đường đạo sẽ teo tóp. Nếu con đường đạo hạnh tăng trưởng thì các uế nhiễm 
dần dần tháo lui, biến mất. Chúng bị suy giảm sức mạnh. Bạn sẽ chỉ làm điều lành. Những 
gì sai trái, bạn từ bỏ, từ bỏ hết và rồi con đường sai trái sẽ biến mất. 

Khi bạn đã thiết lập, đã chọn được con đường chân chính (chánh đạo), bạn có thể sống ở 
bất cứ nơi nào bạn muốn. Được cũng giống như mất; mất cũng giống như được. Không 
còn vấn đề gì nữa. Tâm được bình an -bình an trong trí tuệ. Khi bạn nhìn thấy được như 
vậy, bạn không còn bám víu vào việc gì. Nếu có ai mang gì đến để đánh đổi tâm này, bạn 
cũng không màng. Bạn không tin họ. Đó là lúc mọi thứ chắc chắn, vững bền. Hãy nhớ kỹ 
điều này. 

Cũng giống như khi ta biết các loại trái cây: đây là trái ô-liu, đây là trái ổi, đây là trái 
xoài. Một khi bạn đã biết chúng thì dầu người ta có đổ tất cả trái cây vào chung một rổ, rồi 
cầm từng trái lên để hỏi bạn. “Đây là trái gì?” “Trái ổi”. “Đây là trái gi?” “Trái ô-liu”. “Đây là 
trái gì?” “Trái xoài”. 

Người ta có thể tiếp tục hỏi như thế với hàng trăm giỏ trái cây, hàng ngàn giỏ trái cây, bạn 
cũng không bị lầm lẫn trái nào. Bạn thấy trái xoài là trái xoài, trái ổi là trái ổi - bất cứ trái gì, 
bạn cũng nhìn thấy nó đúng như thế. Đó là khi mọi thứ đều chắc chắn. Không ai có thể lừa 
dối bạn. Bạn không thể đi lạc đường, vì tất cả mọi thứ trong tâm là con đường chân 
chánh. Khi bạn ngồi, bạn có chánh kiến. Khi bạn đi, bạn có chánh kiến. Khi bạn nằm, bạn 
có chánh kiến. Tâm lúc nào cũng giống nhau, luôn như nó từng là: tự tại, bình an. Những 
thứ này khó mà diễn tả. 

Lạc không phải là tầng cao nhất của Pháp. Tâm bình an vì nó không còn bị quấy nhiễu bởi 
khổ hay vui. Nó trống rỗng. Nó không bám víu, không chấp. Dầu bạn ở đâu nó vẫn luôn 
như thế. 

Thí dụ, nếu ai đó cố tình gây hấn với bạn - “Này Sư, Sư là đồ chó” - bạn vẫn tự tại. Một khi 
bạn vững tin ở bản thân, thì sẽ như thế. Nhưng nếu họ gọi bạn là chó và bạn thật sự trở 
thành chó, cắn họ thì chứng tỏ là bạn chưa vững tin ở bản thân. Bạn chưa chắc chắn. Một 
khi bạn đã chắc chắn thì bạn không là gì cả. Tại sao bạn muốn trở thành thứ này, thứ 
nọ? Đại đức Sii, Thượng tọa Saa, Hòa Thượng Maa: vấn đề không phải là bạn đã được gọi 
như thế trước đây. Chúng chỉ được đặt cho bạn mới đây thôi. 

Giống như vị cư sĩ đang tu bát quan trai kia: anh ta từ đâu đến? Anh ta có sinh ra với một 
cái tên gọi như thế nào không? Cha me anh ta chỉ mới đặt tên đó thôi. Nếu họ cho bạn là 
người, thì có gì quá hạnh phúc với điều đó? Nếu họ gọi bạn là chó, thì có gì đáng bực 
bội? Đó chẳng phải là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang loạn động sao? 

Vì thế hãy tiếp tục quán chiếu, tiếp tục quán sát, cho đến khi bạn thấy đúng. Thấy đúng khi 
bạn đang ngồi, thấy đúng khi bạn đang nằm. Dầu bạn làm gì, bạn luôn thấy đúng. Luôn giữ 
được cái đúng. Nhưng nếu bạn bắt đầu tranh luận về Pháp, thì bạn khó tránh khỏi khổ đau. 

Cũng giống như miếng sắt được nung đỏ rực. Nó sẽ không có chỗ nguội. Rờ phía trên, 
nóng. Chạm phía dưới, nóng. Đụng hai bên, nóng. Tại sao? Vì cả miếng sắt đều nóng thì 
làm sao có chỗ nguội? 

ở đây cũng thế. Một khi bạn đã bám vào thứ gì đó -bất cứ thứ gì- là bạn sai ngay lập 
tức. Tất cả mọi thứ đều sai, tất cả mọi thứ đều là khổ. Nếu bạn bám vào cái xấu, bạn 
khổ. Nếu bạn bám vào cái tốt, bạn cũng khổ. 

Đa phần, chính những cái tốt mới dễ đưa người ta đến hoang tưởng. Họ bị hoang tưởng 
bởi cái tốt. Khi cái tốt đi quá đà, nó cũng không còn tốt nữa, bạn biết không? Bạn có để ý 


đến mùa mưa năm nay không? Mưa nhiều quá nên nó vượt qua sự vừa phải, làm ngập lụt 
nhà dân. Đó là điều sẽ xảy ra khi cái tốt vượt quá giới hạn. 

Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ. 

“Nếu thấp, hãy nhảy qua đầu”. 

“Nếu cao, hãy luồn dưới đó”. 

“Đục lỗ thẳng ngay cái chốt”. 

Hãy luôn nhớ những quy tắc này. Chú tâm ngay đó thì không có vấn đề gì bạn không giải 
quyết được. Đó là sự thật chân chánh. Sự thật là như thế đó. Đừng quan tâm đến việc 
bạn già hay trẻ, hoặc bao nhiêu ngày đêm đã qua, hay đang là ngày nào trong tuần. Chỉ cần 
tiếp tục giữ tâm theo cách này. 

Trong pháp hành, đừng nghĩ rằng bạn phải ngồi mới có thể hành thiền, rằng bạn phải đi tới 
đi lui mới là hành thiền. Đừng suy nghĩ như thế. Thiền chỉ là vấn đề thực hành. Dầu bạn 
đang giảng Pháp, hay đang ngồi lắng nghe, hay rời khỏi nơi này, hãy tiếp tục thực hành trong 
tâm của bạn. Hãy cảnh giác với những gì đúng hay không đúng. 

Đừng nghĩ rằng trong mùa an cư phải tuân giữ hạnh đầu đà là đúng và bỏ thực hành khi 
mùa an cư qua đi. Như vậy không đúng. Sự việc không xảy ra như thế. Cũng giống như 
khi chúng ta phát quang một thửa ruộng. Chúng ta tiếp tục cắt bỏ, cắt bỏ và dừng lại khi 
mệt. Rồi chúng ta dọn dẹp rơm rạ và một hay hai tháng sau trở lại. cỏ dại bây giờ đều cao 
hơn gốc. Nếu cố gắng phát dọn lại chỗ mà chúng ta đã làm trước đây thì quá sức chúng ta. 

Ngài Ajaan Mun có lần đã nói rằng chúng ta phải thiết lập sự thực hành của mình theo hình 
một vòng tròn. Vòng tròn không có điểm tận cùng. Hãy tiếp tục không dừng. Hãy để sự 
thực hành tiếp tục không dừng nghỉ. Tôi đã lắng nghe ngài và suy nghĩ, “Sau khi nghe xong 
bài pháp thoại này, tôi phải làm gì?” 

Câu trả lời là phải làm cho sự tỉnh giác của bạn akaliko: vô hạn. Hãy chắc chắn là tâm biết 
và thấy điều gì đúng, điều gì sai, ở mọi lúc, mọi nơi. 

Giống như nước trong bình này. Nếu bạn nghiêng bình để từng giọt nước chậm rãi chảy 
ra -bụp ... bụp- thì chúng được gọi là giọt nước. Nếu bạn nghiêng bình sâu hơn, giọt nước 
chảy ra nhanh hơn: bụp-bụp-bụp. Nếu nghiêng hơn nữa, nước sẽ chảy thành dòng. Vậy 
dòng nước từ đâu ra? Nó từ các giọt nước mà ra. Nếu chúng không chảy liên tục, thì ta gọi 
chúng là những giọt nước. 

Nước ở đây cũng giống như sự tỉnh giác của chúng ta. Nếu bạn tăng tốc nỗ lực của mình, 
nếu sự tỉnh giác của bạn liên tục, thì chánh niệm của bạn sẽ tròn đầy. Cả ngày lẫn đêm, nó 
vẫn luôn tròn đầy như thế. Nó đã trở thành một dòng nước. Như chúng ta đã biết, các vị 
thánh nhân đều liên tục chánh niệm. Như một dòng nước. Hãy để sự tỉnh giác của bạn liên 
tục. Khi nào có sự gián đoạn hay thiếu sót như thế nào đó, bạn lập tức biết ngay. Sự tỉnh 
giác của bạn sẽ như một vòng tròn, tròn đầy. Đó là khuôn mẫu của sự thực hành. 

Không hằn là bạn phải gắng sức thái quá. Một số người thực sự dốc tâm khi họ ngồi thiền: 
“Hãy để máu tôi cạn khô, hãy để da tôi nứt rạn, nếu không đạt được giác ngộ, tôi sẵn lòng 
chết”. Họ đã đọc được điều đó trong tiểu sử của đức Phật, nhưng đến phiên họ thì thân bắt 
đầu đau buốt từ chân lên đến đĩnh đầu. Sự quan tâm của họ dần dần suy giảm, cho đến khi 
cuối cùng họ mở mắt ra để nhìn cây nhang đang cháy trước mặt. 

“Tưởng nhang tàn rồi chứ, nhưng sao còn nhiều thế!” 

Rồi họ hít một hơi thở dài, và lập chí nguyện rằng khi nào nhang chưa tàn thì họ không mở 
mắt ra, bấp chấp mọi chuyện. Nhưng một lúc sau, cái đau lại hành hạ họ từ chân lên tới đầu, 
nên ho lai mở mắt ra. 


“Tưởng nhang tàn rồi chứ, nhưng sao còn nhiều thế!” 

Cuối cùng, họ buông xuôi dầu nhang chưa tàn hết. Sau đó, họ sẽ ngồi suy nghĩ, “Mình tu 
hành thật tệ”. Họ không biết trút giận cho ai, nên họ tự oán trách bản thân. “Ta thật chẳng 
biết giữ lời”. Họ tự nguyền rủa mình. “Ta thật vô vọng. Ta đang tạo ra nghiệp xấu. Ta 
đáng sa địa ngục”. Đủ mọi thứ chuyện. “Ta còn tu hành làm chi nếu chẳng thể ngồi 
thiền? Bao nghiệp xấu của ta sẽ trổ ran gay”. Họ tự đưa ra lý do để buông xuôi. “Thà làm 
cư sĩ chỉ giữ năm giơi chẳng tốt hơn sao?” Họ tự suy tưởng chứ không chia sẻ điều mình 
suy nghĩ với ai. Và càng nghĩ, họ càng thấy mình đúng. 

Tại sao chúng ta lại đặt ra những mục tiêu như thế cho mình? Đức Phật dạy rằng khi hành 
thiền, chúng ta cần phải tự biết bản thân. Giống như người thương lái khi xếp hàng hóa lên 
xe: họ phải biết họ đang làm gì -họ có bao nhiêu bò kéo, chúng mập, mạnh ra sao, xe hàng 
của họ bao lớn. Họ biết những thứ như là: trong mỗi xe, họ có thể chất bao nhiêu bao 
gạo. Họ biết xếp bao nhiêu lên xe cho vừa với sức bò kéo, với tải trọng của xe. 

Khi bạn thực hành, phương cách cũng phải phù hợp với sức khỏe của mình. Trong 
trường hợp này, bạn chỉ có một cỗ xe duy nhất, bò kéo thì chỉ bằng cỡ nắm tay của mình, vậy 
mà bạn muốn chiếc xe đó chở nhiều như một xe tải mười bánh. Bạn nhìn thấy một chiếc xe 
tải mười bánh chạy ngang trên đường và bạn muốn được giống như thế. Nhưng bạn không 
phải là chiếc xe tải mười bánh. Bạn chỉ là một chiếc xe thồ. Chắc chắn là xe phải ngã 
đổ. Như thế bạn là thứ người ta gọi là trái úng trước khi chín, món ăn bị cháy trước khi nấu 
xong. 

Thế là cuối cùng những vị thiền sinh đầy nhiệt tâm này sẽ xuất thế. Sau khi hoàn tục, họ 
lại bắt đầu suy nghĩ. “Hình như mọi thứ đều tốt đẹp hơn khi tôi còn là tu sĩ. Hay là tôi nên trở 
lại xuất gia. Con đường đó sáng sủa hơn, chứ không đen tối như bây giờ”. Sau khi suy tính 
một thời gian, họ xuất gia trở lại. Làm một khởi đầu mới. Lúc đầu có vẻ như họ sẽ tiến bộ 
hơn, giống như một võ sĩ mới lên đài chưa cần đến nước. Họ có sức mạnh. Họ tinh 
tấn. Họ có tiến bộ. Nhưng rồi dần dần họ suy yếu hơn, suy yếu dần. “Chắc tôi lại thất bại 
nữa rồi. Đây là lần thứ hai rồi mà có vẻ như tôi không trụ được. Nếu tiếp tục tu, tôi còn sa 
đà hơn nữa. Tốt hơn tôi nên hoàn tục. Không ích lợi gì. Các vị đệ tử Phật có người xuất 
gia rồi còn cởi y hoàn tục đến bảy lần”. Giờ thì những vị này xem các tu sĩ hoàn tục bảy lần 
như khuôn mẫu để noi theo. Đừng lấy kinh nghiệm xấu đó làm tấm gương cho mình. 

“Họ phải đợi đến lần thứ bảy trước khi đạt được giác ngộ. Có lẽ tôi cũng phải đợi đến lần 
thứ bảy mới đạt được giác ngộ như họ”. Họ cứ tiếp tục nói nhảm như thế. 

Không có gì trong Pháp mà Phật dạy lại vượt trên khả năng của con người. Đừng quan 
tâm đến những thứ bạn không thể thấy: thiên đàng hay niết bàn ở trên trời. Tất cả mọi Pháp 
mà ta cần thấy, cần biết, đức Phật đã tuyên dạy đầy đủ. Còn những thứ bạn không thể thấy, 
đừng quan tâm đến chúng. Đừng để ý tới chúng. Thay vào đó hãy nhìn vào thực tại. Bạn 
đang sống như thế nào? Nếu khổ phát sinh, tại sao có khổ? Điều gì đang xảy ra? Bạn giải 
quyết các vấn đề ngay đó như thế nào? Bạn vướng mắc chỗ nào? Đó là bám víu và 
chấp. Bạn bám vào ý nghĩ rằng bạn hay hơn người khác, hoặc bằng người, hay dở hơn 
người. Bao nhiêu thứ chuyện. Khi bạn sống với người khác, bạn chán ngán họ. “Người 
này hành xử rất tệ. Người kia đối xử chẳng ra gì”. Bạn bỏ đi sống một mình, rồi cuối cùng là 
chán ghét bản thân. Giống như bạn đã nói. 



Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ theo, In The Shape of A Circle, trong quyển Still, 
Flowing VVater vừa được Sư Thanissaro, chuyển ngữ từ Thái qua Anh ngữ. Quyển sách có 
tám bài Pháp thoại, bài này và bài Becoming A Samana là hai bài không có trong các ấn bản 

khác của Still, Flowing VVater). 


[1] Dhutanga (thudong); Phiên âm từ chữ pali là đầu đà, tức là những phương pháp tu 
khắc khổ. Gồm 13 pháp như là mặc y phấn tảo, ăn trong bát, không nằm... Còn ở Thái, 
thudong là cách tu đi du hành từ nơi này qua nơi khác,một ngày đi mấy chục cây số. (Theo 
Sư Định Phúc) 







